21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 





Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn (2 Staus  # Thơ Ngắn 


Tìm kiếm trên ChieuTa.Com 


Chủ xe nhận đến 14,5 Tr/ tháng 


Rủng rỉnh ví tiền với xế trống 


Zoomecar Host 


Trang Chủ » Thơ Ngắn » Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nắng 


Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn 
Xao Mùa Nắng 


& Nguyễn Văn Hiệp #9 0 


Mục Lục Bài Viết 


Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Mùa Nắng! 


Thơ tình tháng 5 xôn xao mùa nắng, khát khao một vé trở về tuổi thơ ngày hè được thả diều, mút lại que 
kem bíp bíp, cười giòn tan mặc cái nắng đầu hè. Tháng 5 còn là tháng của những con đường tình duyên 
yêu thương và đông đầy những ước nguyện... Con thuyền thời gian bắt đầu cập bến mùa hạ. Nàng tiên 
xuân tạm biệt nhân gian, luyến lưu đất trời bằng những ngọn gió miên man đan xen cùng cái hơi nóng 
âm ỉ. 


TH 
trục Hoàn toàn từ thiên nhiên i0 -, 
MUA Ổ TẶĂNG Ì 








66 Một người bình thường như bao 


người...." 


Subscribe to Blog via 


Email 
Tháng 5I Bằng lăng và hoa phượng tím phủ đầy sân trường. Ai đó đã đôi lần ngây ngô, để những chùm 





hoa mang màu thủy chung ấy e ấp dưới chiếc mũ to vành mà chẳng hề hay biết. Thế rồi người tiếc nuối 


» Enter your email address to 


:thờ Thiên Chúa 
9 khăc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


1/17 


21:58, 24/04/2022 


Có một bộ phim dành tặng cho tháng năm 


Home RjẢnhĐẹp S§§HìnhNền  2Tình Yêu 


Người đứng nhìn nghe lời nói buông tay. 


Tháng năm chẳng bao giờ làm ai đó đổi thay 
Chỉ là khi bắt đầu chúng ta chưa nghỉ về những điều tan vỡ 
Ừ! Tháng năm chỉ một lần bỏ lỡ 
Cũng đủ để buồn như một tháng chia ly. 


Tháng năm không đủ để nói ai đó đừng đi 
Nhưng lại thiếu để nhìn nhau xa mãi 
Tháng năm hôm nay có hai người dừng lại 
Để trả họ về một tháng ấy cô đơn. 


Tháng năm đừng buồn vì chẳng làm được gì hơn 
Bởi vốn dĩ tháng năm không có lỗi 
Chúng ta cả hai chẳng ai chịu đánh đổi 
Ôm lấy thiệt thòi để giữ lấy đối phương. 


Tháng 5 — Tác Giả: Trung Trịnh 


Tháng 5 về len vào từng nỗi nhớ 
Chút xuyến xao như mới ngỡ hôm qua 
Điệp khúc sầu ve ảo não rền ca 
Màu phượng thắm chưa phôi pha kí ức 


Tháng 5 về đẫm mưa buồn ray rức 
Thật xa rồi đêm thức những mùa thi 
Bạn tôi ơi... Bao kỉ niệm khắc ghi 
Thuở chung lớp, chung trường nhiều mơ ước 


Tháng 5 về trên nẻo đường vạn bước 
Vẫn bùi ngùi yêu mến mái trường xưa 
Hàng me tây che mát lá đong đưa 
Cây phượng vĩ hè sang hoa rực đỏ 


Tháng 5 về... Người có còn nơi đó 
Ngắn ngơ nhìn chiếc lá vội vàng rơi 
Trắng tinh khôi nhớ một thuở thiếu thời 
Trời trong lắm mắt Em tôi ngày ấy 


Tình Khúc Tháng 5 - Tác Giả: Hoàng Tuyết 


Tháng 5 về mang màu nắng vàng tươi 
Trong ồn ào 4 ngày dài nghỉ lễ 
Tiếng ve kêu râm ra mùa phượng đỏ 
Trận mưa rào nhẹ nhàng tới trong đêm 


Tháng 5 ơi em mang tới bình yên 


Làn gió thoảng cứ miên man nỗi nhớ 
» Cảm giác trào dâng những đêm không ngủ 


| thờ Thiên Chúa 
9 khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nắng 


%DanhNgôn (ZStatus  @# Thơ Ngắn 





Bài Viết Mới Nhất 


Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về 
Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nắng Tháng Tư 24, 
2022 


STT Tháng 5 Viết Về Cô Gái Hoang Dại, Chợt 
Nắng & Chọt Mưa Tháng Tư 24, 2022 


Tập 11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 
12 (December) Tháng Tư 20, 2022 


Tập 11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 
11 (November) Tháng Tư 19, 2022 


11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10 
(October) Ý Nghĩa Tháng Tư 19, 2022 


Tập 11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 
9 (September) Tháng Tư 17, 2022 





Nhà Thơ Được Yêu Thích 


Xuân Diệu 
(1916-1985) —- 336 Bài Thơ 


Xuân Quỳnh 
(1942-1988) - 162 Bài Thơ 


Hàn Mặc Tử 
(1912-1940) - 213 Bài Thơ 


2/117 


21:58, 24/04/2022 


Con đường xưa, bằng lăng thay áo tím 


Home ẢnhĐẹp §§HìnhNền 2TìinhYêu  ®*? Danh Ngôn 


Tháng năm vê, cho Thiên lý đơm hoa 
Cho lúa vàng tươi mọi nhà gặt hái 
Cho bí, cho bầu, đung đưa đầy trái 

Điệu lý quê nhà, cứ mãi bay xa 


Tháng 5 về, trời cứ ngát hương đưa 
Bâng khuâng lật, từng trang thơ lưu bút 
Đã theo ta đọng lại đầy cảm xúc 
Nét chữ nhòe, màu mực cũng nhạt phai 


Tháng 5 về, nhặt nắng vẽ tương lai 
Một bức tranh, sáng tươi niềm hy vọng 
Giữa đất trời mênh mông bao dự định 

Ước mơ dài, những nét đậm tháng 5 


Tháng 5 Về Xôn Xao Mùa Nắng - Tác Giả: Giao Ngọc Phạm 


Nếu một ngày em chợt hỏi tháng 5. 
Nắng có về vương mình trên mái tóc. 
Mang hạ về đi qua miền kí ức. 
Cơn mưa chiều xóa vạt nắng phôi pha. 


Tháng 5 về cho ngày tháng vội qua. 

Em còn nhớ căn phòng ngày xưa ấy. 
Cánh cửa phòng thi, mặt bàn cùng trang giấy. 

Hòa mình vào giọt nắng phía trời cao. 


Tháng 5 về những nỗi nhớ xôn xao. 
Mang bao yêu thương ngày xưa chưa kịp trả. 
Để tháng 5 giờ đây trôi hối hả. 

Giục em về mùa ấy có còn trăng. 


Tháng 5 về, gọi nỗi nhớ xa xăm. 
Mùa đỗ lá, xà cừ chẳng xanh nữa. 
Em nghe không, mùa nắng thì thầm gõ cửa. 
Xôn xao gió về, gọi hạ tiễn mùa trăng. 


Tháng 5 về, mang sắc tím bằng lăng. 

Loa kèn đã thôi không còn trắng nữa. 

Phố hết trở mình, lặng im và bớt cựa. 
Tháng năm... mưa ta xóa bóng nhau rồi. 


Tháng 5 Về Bằng Lăng Tím Nhớ Anh — Tác Giả: Mỹ Tâm 


Bằng lăng nở rồi sao chẳng thấy anh đâu 
Em đã ngồi đây đợi bao mùa hoa nở 
Có biết những đêm em cựa mình trăn trở 
Tự dối lòng mình là anh có yêu em 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


(1918-1966) - 220 Bài Thơ lo. 


(2Status  # Thơ Ngắn 


(IOĐĐ-IØUØ) — Đ0U Da IIIỢ c.e 


Huy Cận bc 
(1919-2005) - 207 Bài Thơ l{ 


Danh Mục Xem Nhiều Nhất 


Hoa Đẹp (36) 


Hình Nền Máy Tính Đẹp Nhất Hiện Nay 
(22) 


Hình Nền Điện Thoại Tình Yêu (24) 
Hình Nền Điện Thoại Đẹp Nhát (26) 
Hình Xăm Nghệ Thuật Đẹp (27) 
Hình Ảnh Buồn Về Tình Yêu (38) 


Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Kute 
(46) 


Mùa Xiiân (20) bê 


Chủ Đề Xem Nhiều Nhất 
3 Mùa Xuân — Thơ Và Câu Nói Mùa Xuân 


* Mùa Thu - Thơ Và Câu Nói Mùa Thu 





đề Mùa Đông - Thơ Và Câu Nói Mùa Đông 





3/17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


Trời tháng 5 quá đỗi trong xanh 





Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn (Z Status 


Có cuộc tình nào mà chăng phai phôi 


Giọt nước mắt mặn nồng chảy tới vành môi 
Em tự lau đi và giả vờ mạnh mẽ 
Em hi vọng một ngày rồi chúng ta cũng sẽ 
Tìm được hạnh phúc vẹn tròn trong những thứ giản đơn. 


Thắng Năm Về ~ Tác Giả: Thuý Nguyễn 


Tháng 5 về, rợp trời hoa phượng đỏ 
Gió mơn man tóc xoã phủ bờ vai 
Mây bâng khuâng che dáng nhỏ trang đài 
Lòng hoang hoải thương cuộc tình xa vắng 


Tháng 5 về, chim trời đi trốn nắng 
Sân trường buồn chỉ lẳng lặng tiếng ve 
Rả rích kêu như nhắc đã sang hè 
Em nón lá nghiêng che — mùa ly biệt 


Tháng 5 về, tháng đong buồn da diết 
Tuổi học trò thân thiết với bảng đen 
Viên phấn trắng dày ken, phương trình giải 
Giờ u buồn xa ngái, buổi mùa sang 


Tháng 5 về, mưa bắt chợt lang thang 

Cho tuổi ngọc miên man buồn tiếc nuối 

Tháng 5 xuôi, thời gian miền rong ruồi 
Đêm trĩu buồn, thương tiếc tuổi tròn trăng 


Tháng 5 về, còn lưu luyến gì chăng? 
Trang lưu bút làm hành trang từ giã. 
Rồi mai đây nẻo đời xuôi vạn ngã 
Nhánh phượng làm ta nhớ... chuỗi ngày xa 


Cảm Xúc Tháng 5 — Tác Giả: Nông Dân 


Tháng 5 về trời rực nắng vàng tươi 
Phượng đỏ thắm tựa môi cười thiếu nữ 
Ve da diết gọi bầy nghe nức nở 
Ngắm băng lăng ta nhớ nụ hôn đầu 


Cơn mưa rào chợt đến chợt tan mau 
Như cô gái yêu lần đầu hờn dỗi 
Em chợt khóc chọt cười trông đến tội 
Để cho ai kia nhận lỗi dỗ dành 


Mùa hạ về dòng lưu bút ngày xanh 


Trang nhật ký viết nhanh nhoè nước mắt 
XZ Nén tiếng khóc vòng tay mình ôm chặt 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


#8 Thơ Ngắn 


Al17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nắng 
Kỷ niệm đó bạn - tôi cùng gìn giữ 
Home RjẢnhĐẹp §§HìnhNền (2TìnhYêu ®*#DanhNgôn (ZStatus @Thơ Ngắn 
Tháng 5 — Tác Giá: [ân Lực 


Tháng 5 rồi, sao thiếu những cơn mưa 
Nắng vẫn cháy, cây bàng thưa thớt lá 
Tiếng ve ngân những bài ca mới lạ 
Cánh phượng hồng đua nở đón hè qua 


Thời gian thoi đưa, tóc điểm bạc, đã già 
Tâm hồn vẫn nhớ về bài ca năm cũ 
Vẫn rạo rực suốt những đêm dài không ngủ 
Vẫn ngu ngơ như cái thuở bước vào đời 


Tháng 5 về, ngồi đếm lá phượng rơi 
Tâm hồn bỗng nghe rối bời cảm xúc 
Nhớ cái thuở vốn thơ ngây, chân thực 
Để suốt đời, tìm mãi... tuổi đã trôi...! 


Nhớ Tháng 5 Về — Tác Giả: Nguyễn Chinh 


Tháng tư qua chào mới một tháng 5 
Mưa giăng nhẹ nhàng, lớt phớt phượng rơi 
Mưa vội qua đi nắng vàng vương nhẹ 
Ve sầu kêu rỉ rả gọi hè sang 


Nhớ tháng 5 và mùa thi vẫy gọi 
Các em giờ đang mải miết ôn thi 
Sân trường nay đã rơi đầy cánh phượng 
Gợi cho ai một kỷ niệm riêng tư 


Tà áo trắng bay nhẹ nhàng trong gió 
Vẫy tay chào em nhé tạm chỉ ly 
Bằng lăng tím một trời thương nhớ 
Ngừơi em nhỏ của một thời đã xa 





| thờ Thiên Chúa 
9 khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 5/17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


Cảnh Sắc Tháng 5 - Tác Giả: Phạm Hương 





Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn (Z Status 
TIIỜI 19 tIICI QỚII 19 GIIICÓ QỚ AOII ACII 19 
Cảnh gợi hồn thơ dâng cảm xúc 
Hoa nhờ ý tưởng thoáng vương mang 


Tươi ngời cánh nhuy làm xao xuyến 
Thắm mượt chỗồi non đến ngỡ ngàng 
Khói đượm mùi rơm khơi bếp lửa 
Bình yên nắng ngả bóng thôn làng 


Nổi Nhớ Tháng Năm - Tác Giả: Vũ Thắm 


Em vẫn nhớ thủa ban đầu dang dở 
Mình hẹn nhau chung lối nhỏ đường đời 
Khi hè về nhìn phượng đỏ buông lơi 
Trái tim em nghẹn lời trong xao xuyến 


Vẫn nhớ mãi thủa ban đầu lưu luyến 
Anh kể nghe chuyện hoa bướm Trang Đài 
Thầm mộng ước tình mình đẹp nắng mai 

Lung linh chiếu trải dài trên bờ cát 


Nhớ kỉ niệm những chiều hè gió mát 
Mình bên nhau đệm khúc hát say tình 
Lời thề hẹn trong ánh mắt đẹp xinh 
Nắm chặt tay mình trọn câu chung thủy 


Thời gian trôi nỗi niềm luôn âm ï 
Lời hẹn nào bền bỉ ở trong tim 
Anh vắng xa để em mãi kiếm tìm 
Bước thầm lặng suy tư hình bóng cũ 


Mùa hạ về ve ngân chiều thoáng rủ 
Người xưa đâu có thầm nhủ lời thề 
Đã từ lâu mình cách trở sơn khê 
Có khi nào lòng mơ về chốn cũ 


Tháng Năm Ơi - Tác Giả: Tuyến Nguyễn 


Tháng năm rồi, ve nức nở ưu tư 
Cánh phượng nở thắp lửa vào tháng hạ 
Trời xanh trong, xôn xao từng vòm Lá 
Tiếng trống trường đang giục một mùa thi 


Buổi tan trường em lặng lẽ bước đi 
Bao kỷ niệm em giấu vào ánh mắt 
Lá bàng rơi xuống sân trường vắng ngắt 
Thời hoa niên nay ta bỗng giã từ 


Cánh phượng buồn mang bao nỗi ưu tư 


ESkcc-cli3t¿-xe<oiliESuác<scsecstese<odcSiGddidstdccoselkicistecivecseiisosGSbi 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


#8 Thơ Ngắn 


6/17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


Phút chia tay em nước mắt nhạt nhòà 





Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn (Z Status 


Đê lân sau ta gặp lại nơi nào 


Tuổi học trò lòng cứ mãi khát khao 
Cánh hoa đỏ ai giữ gìn một thuở 
Tuổi xuân ơi đừng để ta mắc nợ 

Trên đường đời đang ngàn vạn lối đi 


Tuổi học trò trong giờ phút chia ly 
Em vẫn giữ cánh phượng hồng cháy đỏ 
Hạ buồn ơi ta gửi vào ngọn gió 
Lời chia tay, oi ả tiếng ve buồn... 


Tôi Tặng Em Bài Thơ Tình Mùa Hạ - Tác Giả: Tuyết Trắng 


Tôi tặng em bài thơ tình mùa hạ 
Có chút lá vàng rớt nhẹ quanh sân 
Nhớ về em, mà trong dạ bâng khuâng 
Cảnh cũ đây mà bóng người xa mãi. 


Nhiều năm rồi tôi mới quay trở lại 
Đơn lối về trên con phố năm xưa 
Chỉ mình tôi lặng ngắm những hạt mưa 
Ướt tóc mây, kỉ niệm nào chợt đến. 


Nụ cười em, nét duyên thầm dễ mến 
Con đường nào in dấu gót hài sen 
Bàn tay ai ve vuốt mái tóc mềm 
Má ửng hồng trong chiều phai nhạt nắng. 


Tôi nhớ em từng đêm thao thức trắng 
Canh vắng buồn, ký ức cứ quần quanh 
Hạnh phúc nào sao nhoà nhạt phai nhanh 
Em và tôi giờ chỉ là quá khứ. 

Trái tim côi, tôi nào đâu cất giữ 
Trả lại người phút nồng ám bên nhau 


Nghĩ về em tim bỗng thấy đớn đau 
Đành vội viết vài dòng thư trao gửi. 


Tháng Năm Về - Tác Giả: Nguyễn Văn Pứ 


Tháng năm dài phong kín nỗi buồn xưa 
Lại ùa lên theo sắc màu phượng đỏ 
Mưa rơi rơi thả hạt buồn trên cỏ 
Tiếng ve sầu réo rắt giữa lùm cây! 


Trời chiều nay, nắng rải tận chân mây 


Anh nhớ đến cánh đồng chiêm vàng óng 
v Tà áo nâu vờn bay trong gió lộng 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


8 Thơ Ngắn 


TI17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


Ước gì mây kéo về, trời trở mát 


8 Thơ Ngắn 





Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn (Z Status 


Cánh môi mêm chúm chím nụ hông say 
Anh ngả nghiêng trong sóng tình mùa hạ 
Kệ trời đất dạo khúc buồn oi ả 
Nón em nghiêng che mát cả đoạn chiều. 


Anh thả hồn theo ngọn gió phiêu diêu 
Miên man nhớ những chiều thơ mộng ấy 
Sông ký ức tháng ngày dài vẫn chảy 
Anh nhớ hoài bến cũ dáng hình em...! 


Hẹn Hò Với Tháng Năm - Tác Giả: Phương Trâm 


Tháng năm có buồn như màu mắt của em? 
Mà sao chiều tím cả lối về trên phố 
Nắng đã dừng chân cho hoàng hôn loang lỗ 
Một vạt nắng cuối ngày có hong khô được nỗi nhớ em? 


Tháng năm có e ấp như cô gái sau rèm 
Len lén nhìn trộm rồi vờ như không có 
Cũng như mưa vô tình đi qua ngõ 
Bỗng giật mình gọi nắng đến thật nhanh 


Tháng năm có đợi chờ những quá khứ mong manh 
Có hoài cổ, có lắng lòng trong một giây kỷ niệm? 
Ta vơ vào, ngoái nhìn rồi tự mình tìm kiếm 
Tháng năm vô tình nên chẳng hiểu phải không? 


Có phải tháng năm hẹn hò với những vũ công 
Mà sao nỗi nhớ cứ nhảy múa hoài trong miên man tiềm thức 
Tháng năm kéo người ta đi dọc miền kí ức 
Nhớ lại một thời với những tháng năm xưa... 


Tháng năm về rồi em đã thức dậy chưa? 
Hay còn đang ngủ giữa bộn bề quá khứ? 
Cuộc đời này dài vẫn còn vô số thứ 
Em còn phải hẹn hò với cả tháng năm... 
b4 ˆv. cv cac, —- 
` "TA * 
¡ thờ Thiên Chúa 
tá 
`“ __^ 
+9 khắc Thiên Quang 
x 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


8/17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


Thoáng chạnh lòng vướng vấn ngày ra đi 





Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn (Z Status 


Năng chiêu xuông, hạt sương khẽ chao động 
Lá nghiêng rơi hòa nhạc sống vào hè! 
Này ve hỡi! Tấu nhạc cho vui nè 
Cố giấu nhẹm, giọt lệ nhòe mi mắt! 


Mang nỗi nhớ cùng chiu chắt hoài niệm 
Suốt cuộc đời không thể hiện quay về! 
Dòng lưu bút ghi lời thề con trẻ 
Bao mênh mang, cứ nhè nhẹ dâng trào! 


Ký Ức Tháng 5 - Tác Giả: Nguyên Do Thủy 


Tháng 5 rồi, cái nắng mới hanh hao 
Cành phượng vĩ oằn mình khoe sắc đỏ 
Tiếng ve sầu râm ran như nức nở 
Gọi hè về, trong kí ức tuổi thơ 


Lòng mênh mang một nỗi nhớ vu vơ 
Chiếc xe đạp chở đầy hoa trong giỏ 
Những bóng áo dài thướt tha trước gió 
Trang nhật ký buồn, ánh mắt lệ hoen mi 


Lúc chia lì đâu biết nói câu gì 
Chỉ bịn rịn, gãi đầu, vê tay áo 
Lời yêu thương bỗng biến thành hoài bão 
Giấu nhẹm vào mãi tận đáy con tim 


Thời gian trôi, cứ mải miết đi tìm 
Niềm hạnh phúc nơi bến bờ xa tắp 
Chẳng thấy đâu. Bỗng bây giờ bắt gặp 
Vẫn rất gần, trong kí ức... Tháng 5 


Hạnh Phúc Tháng 5 —- Tác Giả: Hồ Như 


Tháng 5 nhuộm đỏ phượng hồng 
Bằng lăng tím cả một không gian hè 
Râm ran điệu nhạc của ve 
Ghi vào kí ức như khoe ân tình 


Tháng 5 trời sáng lung linh 
Soi thêm dấu ấn mang hình mẹ cha 
Dù đi khắp nẻo sơn hà 
Ơn sinh, dưỡng, dục trong ta mãi nồng 


Tháng 5 sen đã đơm bông 
Khoe mình, khoe cả hương đồng nhân gian 


Tình trao nào dễ hợp tan 
Đọng trong kí ức muôn vàn ái ân 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


8 Thơ Ngắn 


9/17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


Chiều Tháng 5 — Tác Giả: Phan Hằng 


Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn (Z Status 





TIỜỢI TIỜỢI MIOI1Q MưỚỜIIg QGOCỚIl AUI11I1 CƯI! AÁCG 
Mưa trút xuống gió xô em nghiêng ngã 
Vạt áo bay phơi da trắng nõn nà 


Tháng 5 Ký Ức - Tác Giả: Lê Giáp 
Thời gian trôi trả lại một tháng năm 
Tháng nhạt nhoà bao kỷ niệm xa xăm 


Con ve sầu nỉ non lời than thở 
Phượng buồn rơi trong tiếng khóc lặng thầm 


Ta nhớ về tháng năm nào xa lắm 
Em dang tay đón sợi gió giao mùa 
Tia nắng nhẹ khẽ khàng hôn vạt áo 
Ai thẹn thùng sa mắt biếc vào mưa 


Nay chỉ con đường vàng võ thê lương 
Nắng rát cháy hả hê màu cỏ úa 
Ta cứ ngỡ giấc mơ đêm gối lụa 
Cơn mưa nào lạc lối ướt bờ mi. 


Tháng năm đi, rồi đến để rồi đi 
Mà nhớ nhung vẫn nhớ nhung nhiều quá 
Cơn mưa hạ hanh hao buồn bã lạ 
Để chiều rơi bóng ngã vệt chạy dài 


Nắng xa rời tìm kiếm một bờ vai 
Nên chiều nay vắng cả em và nắng 

Tiếng thở dài vang lên ồn cõi lặng 
Sao em không về xoa dịu tháng năm 


Nhớ Hoài Tháng Năm - Tác Giả: Vũ Cường 
Ba mươi cây số mỗi ngày 
Tâm hồn phiêu lãng trời mây bồng bềnh 
Cuộc đời dẫu lắm thác ghềnh 
Biết bao duyên nợ nổi nênh một thời 


Bây giờ là lúc thảnh thơi 
Cùng em bươn trải dặm dài nước non 
Bao nhiêu cột mốc vuông tròn 
Bấy nhiêu kỷ niệm mãi còn theo ta 


Bình bình thôi cứ líp ba 
Leo đèo vượt dốc ấy là líp hai 


Em ơi mỗi chặng đường dài 
Cùng anh rong ruồi... nhớ hoài tháng năm... 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 





8 Thơ Ngắn 


10/17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


Home ẢnhĐẹp  §§Hình Nền 


€2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status Ø8 Thơ Ngắn 





— 


7 


Chiều Xưa Tháng 5 - Tác Giả: Hoàng Mạc Hoà 


Một buổi chiều đầy nắng 
Chúng mình đã chia tay 
Lác đác xác ve gầy 
Đón mùa hè ngơ ngác. 


Chiều xưa nay biền biệt 
Vẫn nhớ tháng 5 xưa 
Phượng đỏ rực chưa kìa 
Chú ve ru khúc hát. 


Âm vang như tấu nhạc 
Làm ai ngắn ngần ngơi 
Nhớ ngày ấy bây giờ 
Anh viết thơ lưu lại. 


Những tháng ngày vụng dại 
Nhưng thấy vui em à 
Những trường khúc hoan ca 
Đón hạ về thương nhớ 


Khúc Giao Mùa Tháng 5 - Tác Giả: Trần Hữu Đạt 


Vừa mở cửa tháng 5 ào tới 
Gió nồng nàn vời vợi thân thương 
Thong dong xuân vẫn bên đường 


Hoa ban còn thắm vấn vương trên cành 


Bằng lăng tím long lanh bừng nở 
Ríu rít vui rạng rỡ đón hè 
Xốn xang bản nhạc tình ve 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 11/17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


Xuyến xao hương thoảng vườn nhài 





Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn (2 Staus  # Thơ Ngắn 
Tháng 5 Nhớ Hạ - Iác Giá: Nguyên Văn Biên 


Yến kia bay lượn trời cao 
Phượng hồng hoa đỏ lao xao trưa hè. 
Tháng 5 hạ nhớ trắng thề. 
Người đi có nhớ hương quê gió mùa. 


Tháng 5 nhớ ngọn gió lùa. 
Nhớ ngày học cuối ngẫn ngơ xa trường. 
Tháng 5 nhớ bạn thân thương. 
Viết trang lưu bút ngát hương trắng nồng 


Tháng 5 nhớ mãi bóng hồng. 
Nhớ nàng áo trắng ngóng trông ngóng ngày. 
Tháng 5 áo trắng đỗi thay 
Mỗi khi hạ đến mắt cay lòng người. 


Tháng 5 xin nỡ nụ cười. 
Phượng hồng tím đỏ màu hoa học trò 
Tháng 5 nhớ lớp nhớ trường 
Nhớ về họp mặt tình thương bạn mình 


Dù xa cách trở ân tình 
Nhớ ngày họp lớp tháng năm quay về 


Dành Tặng Tháng 5 - Tác Giả: Vũ Phương Chỉ 


Tháng 5 
Người ta giận nắng buông dài phố 
Tôi bảo, là những ngày vàng rực rỡ 
Nắng nhuộm vàng không gian từ khi ngái ngủ 
Nắng vẫn chiếu dọc ngang khi nhà nhà so đũa bữa cơm chiều. 
Ngày vàng rực rỡ. 
Lòng người cũng rạo rực yêu 


Tháng 5. 
Ngày nắng cháy hanh nồng. 
Những buổi trưa oi ả, ve nỉ non trên cánh phượng hồng. 
Mùi nắng nồng nàn 
Ướp hương hoa. 


Tháng 5. 

Bằng lăng nở bung dài những ngả đường lớn nhỏ 
Ai chờ gió về, đón những khoảng không màu tím? 
Tím thuỷ chung lòng 
Hoạ chăng như tình yêu đôi lứa? 


Tháng 5. 
v Ngày dài lắm! 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 12/17 


Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


21:58, 24/04/2022 
Tháng 5. 
(2 Staus  # Thơ Ngắn 





Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn 
Vê một miên xa xăm đây gió. 
Thổi bung tâm sự. 
Để nơi đây trở thành miền hạnh phúc. 


Phượng Tháng 5 - Tác Giả: Mai Kiều Anh 


Tháng 5 phượng nở tươi hồng 
Cho ta xao xuyến trong lòng vấn vương 
Ve kêu náo nức sân trường 
Nhớ về kỷ niệm thân thương hôm nào 


Thuở xưa em vẫn ước ao 
Bên nhau xây mộng chiều nao em chờ 

Bao năm thêu dệt vần thơ 
Tháng 5 phượng nở mộng mơ đầu hè 


Tháng Năm Thương Nhớ - Tác Giả: Nguyễn Văn Pứ 


Tháng năm về ngọn gió khẻ đưa nôi 
Sợi nắng vàng vương nhẹ tà áo trắng 
Mưa không đủ xóa nhòa khung trời lặng 
Trên mặt hồ sóng nước gọn lăn tăn 


Trong lòng người nỗi nhớ đọng tháng năm 
Lại ùa lên theo phượng hồng rực rỡ 
Nỗi buồn dâng theo tiếng ve nức nở 

Vị chua cay mặn chát đã đong đầy 


Phố đêm nay nhạt nhẽo mảnh trăng gầy 
Anh nhớ đến cánh đồng chiêm vàng óng 
Thảm lúa vàng gió vờn lên như sóng 
Bóng hình em thấp thoáng giữa đồng quê 


Ngọn gió lào rang cháy cả triền đê 
Thương chân nhỏ trên đường về bỏng rát 
Gió nồm lên cho trời chiều trở mát 
Những cánh diều no gió khoát trời xanh 


Tháng năm về cho trái chín ngọt lành 
Cho môi em thơm hương mùi lúa mới 
Trong lòng anh có vô vàn tiếng gọi 
Hãy trở về quê mẹ giữa tháng năm 


Nỗi Nhớ Tháng 5 - Tác Giả: Lan Hoàng 


Tháng 5 về bên lối cũ đường xưa 
Cây phượng vĩ chùm hoa vừa ra nụ 
Gió mơn man phảng phất hương quyến rủ 
Thoáng bồi hồi... kỷ niệm cũ... còn vương 


| thờ Thiên Chúa 
9 khăc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


Dòng lưu bút còn nguyên những vần thơ 





Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu  ®?Danh Ngôn (Z Status 


Môi tình đâu ta nợ... mãi trong nhau 


Tháng 5 về... rồi cũng vội qua mau 
Mái trường xưa chưa phai màu hoa nắng 
Bóng dáng người từng bên tà áo trắng 
Vẫn trong ta muôn thuở chẳng nhạt nhòa... 


Đón Tháng 5 - Tác Giả: Nga Phương 


Tháng năm về trời bừng lên nắng ấm 
Hoa phượng hồng rực rỡ khắp mọi nơi 
Hoa bằng lăng cũng ấp ủ nụ rồi 
Ươm sắc tím trong từng bông sắp nở 


Tháng năm ơi! tháng nồng nàn thương nhớ 
Sắp xa trường, xa bạn thân yêu 
Tháng năm đến ngọt ngào biết bao nhiêu 
Cùng trời đất ấp ủ niềm mơ ước 


Em đi bên anh giữa chiều xanh dịu mát 
Chút hương lòng thơm ngát chiều nay 
Nỗi nhớ bâng khuâng thời tuồi trẻ đắm say 
Tháng năm đến như chạm vào ký ức 


Tháng 5 Về Bằng Lăng Tím Nhớ Anh - Tác Giả: Lê Thị Thu Lang 


Bằng lăng nở rồi sao chẳng thấy anh đâu 
Em đã ngồi đây đợi bao mùa hoa nở 
Có biết những đêm em cựa mình trăn trở 
Tự dối lòng mình là anh có yêu em 


Trang nhật kí ngày ấy giờ đã cũ mèm 
Cũng như tháng 5 nhạt nhòa trong kí ức 
Em lãng quên trong hai miền hư — thực 

Vẫn mãi một lòng, vẫn mãi đợi anh 


Trời tháng 5 quá đỗi trong xanh 
Càng tô đậm màu thêm nhành hoa bằng lăng tím 
Em ủi an mình rồi cười trên môi ngọt lịm 
Có cuộc tình nào mà chẳng phai phôi 


Giọt nước mắt mặn nồng chảy tới vành môi 
Em tự lau đi và giả vờ mạnh mẽ 
Em hi vọng một ngày rồi chúng ta cũng sẽ 
Tìm được hạnh phúc vẹn tròn trong những thứ giản đơn. 
Tháng 5 —- Tác Giả: Hà Hoàng 


Tháng 5 về hoa bằng lăng tím nở 


CV Đo = =  m 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


#8 Thơ Ngắn 


14/17 


21:58, 24/04/2022 


Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nắng 


Yêu rất nhiều nhưng em nào có thấy 


Home ẢnhĐẹp E8 


Hình Nền ©2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status #8 Thơ Ngắn 


Đê trượt mât níu nương hoài tay áo 


Phó rất hiền lạc bước khuya mẹ bảo 


Gió lạnh nhiều mặc thêm áo vào con? 


Đường an nhiên đi mãi sẽ đường mòn 


Mở trang kinh câu thơ còn cứu khổ? 


Đường chân tu ai cùng ta phổ độ 


Bước ngàn lần góc phố lại già nua 


Cỗ tích nào ta lạc bước vườn xưa 


Ươm nắng gió lại xanh mùa nhung nhớ. 


se Status tháng 5 ý nghĩa 

« Status về mùa hè ý nghĩa 

« Thơ về nắng lãng mạn 

se _ Thơ tình hoa phượng vĩ 

« Thơ về hoa phượng ngày hè 


Ta đang thênh thang trên con đường tháng 5... Thế là 


tháng 5 đã đi qua ta hay ta đi qua tháng 52 Ta 


cũng không rõ, chỉ biết là trong ta vẫn còn mãi những kỷ niệm về tháng 5... Cả đất trời và ta cùng vào hạ! 


Bạn Đang Xem Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn 


Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nắng - Cùng 


Xem Lại STT Tạm Biệt Tháng 4 & Chùm Thơ Tạm Biệt Tháng 4! 


Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé! 


Các Bạn Đang Xem Bài Viết Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa 
Nắng Tại Danh Mục Thơ Buồn Về Tình Yêu của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên 


5/5 (1 bình chọn) 


Bài Viết Liên Quan: 


« Thơ Tình Mùa Hạ, Tuyển Tập 25+ Tình Thơ Mùa Hạ Buồn & Cô Đơn Nhất 


« 10+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 5 (May) Hay & Ý Nghĩa 





s++ 35+ Chùm Thơ Tháng 4 Mùa Hoa Loa Kèn Nhuộm Nỗi Nhớ Ai 


| thờ Thiên Chúa 
9 khăc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 


15/17 


21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nẵng 


« Thơ Tình Tháng 1, Chùm Thơ Về Tháng Giêng Non Tươi Của Mùa Xuân 


Home ẢnhĐẹp 8§§HìnhNền (2TinhYêu ®?DanhNgôn (ZStaus  @Ø Thơ Ngắn 


'Z IIUyCI1 BVIQ@C. t1 1YUCIL 


$È Thẻ: Mùa Hạ/ Tháng 5/ Thơ Buồn Tình Yêu 


About Nguyễn Văn Hiệp 


Đây là Blog chia sẻ miễn phí. Bạn được toàn quyền trích dẫn và sử dụng lại nhưng không 
được chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung bài viết. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa bằng 
cách dẫn nguồn để tôn trọng tác giả. Chúc các bạn vui vẻ! Facebook - Twitter 


Để Lại Một Bình Luận 


Đã đăng nhập bằng tài khoản Nguyễn Văn Hiệp. Đăng xuất? Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Bình luận * 


:thờ Thiên Chúa 
khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 16/17 





21:58, 24/04/2022 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Xao Mùa Nắng 





ĐĂNG BÌNH I UÂN 
Home ẢnhĐẹp §§HnhNền €2TinhYêu ®#DanhNgôn (ZStaus  @ Thơ Ngắn 


Bài Viết Xem Nhiều Nhất Bài Viết Mới Nhất Bình Luận Mới Nhất 
1. STT Tháng 12, Status Xin Chào & Viết Về Tháng 12 Thơ Tình Tháng 5, Chùm Thơ Ngắn Viết Về Tháng 5 Xôn Nguyễn Văn Hiệp trong Thơ Tình Valentine & Chùm Thơ 
Mùa Đông Rét Mướt Xao Mùa Nắng Tháng Tư 24, 2022 Ngày Lễ Tình Nhân 14/2 Buồn, Cô Đơn 
2. Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Ngắn Về Tháng Mười STT Tháng 5 Viết Về Cô Gái Hoang Dại, Chợọt Nắng & Điện Máy KhôiMinh trong Thơ Tình Valentine & Chùm 
Hai Trời Se Lạnh Chợt Mưa Tháng Tư 24, 2022 Thơ Ngày Lễ Tình Nhân 14/2 Buồn, Cô Đơn 


Tập 11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 12 Ayushi Gambhir trong Giới Thiệu 
(December) Tháng Tư 20, 2022 


3. Tản Mạn Tháng 12! Tháng Của Những Kẻ Tự Tình Với 
Cơn Lạnh Ngoài Kia 


Tập 11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 11 Ban Bè Của Tôi 


4. Cô Đơn Là Gì Nhỉ? Sao Hôm Nay Mệt Mỏi Quá : 
(November) Tháng Tư 19, 2022 





5. Ai Bảo Anh Yêu 1 Cô Gái Từng Tổn Thương... Như 11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 10 (October) Ý Là những người bạn mà tôi cho là "thân" và giúp tôi nhiều 
Em Nghĩa Tháng Tư 19, 2022 trong cuộc sống, ủng hộ bạn bè tôi nhé: Thơ Tình 





II DICN paorrcrrp 


< © Copyright 2014 - 2022 Chiều Tà dot Com (TinBanDoc.Com OId) - All Rights Reserved - Creat By Nguyễn Văn Hiệp - Giới Thiệu - Liên Hệ - Bản Quyền > 


| thờ Thiên Chúa 
9 khắc Thiên Quang 


https://chieuta.com/bai-tho-ve-thang-5.html 17117 


